
VIEN BAO V£ THL/C VAT 


Chu bicn : TS. NGUYEN VAN TUAT - PGS.TS. LE VAN THUYET 


San xuat, che bien va sir dung 

THUOC BAO VE THUC VAT 

* • t 

THAO MOC VA SINH HOC 

• I 

(Production, Preparation and Use of 
Botanical and Biological Pesticides) 




r A' 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 







VlgN BAO VE THl/C VAT 

Chu bien: TS. NGUYiN VAN TUAT 
PGS. TS. LE VAN THUYET 


SAN XUAT, CHE BIEN VA SU DUNG 

THUOC BAO VE THUG VAT 

• • ♦ 

THAO MOC VA SINH HOC 

« » 

(Production, Preparation and Use of 
Botanical and Biological Pesticides) 

Tai han lan hai 


Dir an VNM 9510-017CHLB Diic 
Alternative Plant Protection 
Bread for the World-F.R. Germany 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 
HA NOI - 2001 



LCfl n6i dau 


Dinh -hitting phdt trien Nong ngliiep Viet Nam tit nay 
den nan) 2000 - 2010 Id tiep tuc xdy thing nett Nong 
ngliiep Viet Nani theo hitting sinh thai .ben vting, thitc hien 
da canh, da dang hod sail phdm, kid hoji nong ngliiep. him 
ngliiep vd cdng ngliiep die hien, tang nhanh so lupng vd 
nung cuo chat lupng nong son hang hod, dap ting nhu t an 
lieu dung trong mftic vd xudt khan dot hien qua cuo, nung 
coo dtii song nhdn dan vd xdy dung nong thdn nidi. 

De tlntc hien djnh hitting wen, van de gidng cdy trdng 
vd bdo ve thitc vat dong mot vai tro quan trong. Viec 
nghien ctiu chon tqo giong khdng suit henli. ndng stiu't cuo 
vd de xudt difoc cdc hien phdp qiuin ly elicit hqi tong hop 
theo hitting sinh hoc, sinh thdi id dieu kien can thiet de 
thitc hien tlidnh cong cdc muc tiett Nong ngliiep on dinh vd 
hen vting. 

Cuon sai li " Hitting dan san xudt, che bien vd sii dung 
thud'c bdo ve thitc vat thdo mdc vd sinh hoc " Id ke't qua 
due ket i lia qua trinh nghien ctiu, ddnh gid vd tint nghieni 
mot so che pliant co nguon goc thdo mdc vd sinh hoc duoc 
thitc hien nhting ndm gdn day ti mttic ta, chdng hqn de tdi 
cap Nhd mttic KHCN 02 - 07 do Vien BVTV clui wi. 


3 



Vien Bao ve thitc vat, Cue BVTV, Khoa Sink Dai hoc 
Tong hop Ha Noi vd cue co quan t ong tdc chan thdnh cam 
an To eh lie banh my the gicri (BfdW) - Cong hod lien bang 
Diic da giup dd cho Du an VNM 9510-017 thitc hien cong 
viec nghien citu, trien khai mot each co hieu qua cue noi 
dung ve bdo ve thitc vat nhan niqnh bien phdp sinh hoc. 

Chinig toi mong nhqn dupe sit gop y ciia ede doc gid de 
bo sung cho cuon such ngdy edng hoiin thien va hitu ich 
hem, gop phdn dpt dupe muc tieu md ngdnh Ndng nghiep 
vd Phut trien ndng thon de ra. 

VIEN TRUING VIEN BAO VE THIJC VAT 
PGS. TS. UVan Thuyft 


4 



VAITRO CUA BIEN PHAP SINH HOC TRONG 
BAO VE THl/C VAT H1EN NAY 

Ducri ap lire cua ydu cdu san xua't tdi da san pham 
nong nghidp, giam gia thanh va giam 6 nhidm moi truemg, 
chung ta eSn phai chuydn hudng hoac tang cuong sir dung 
cac bidn phap sinh hoc m6t each co hd thdng. Do la vide 
chon c^y tr6ng, he thong luin canh cay trdng, quan ly dich 
hai tdng hop (IPM), da dang thien nhidn va nam bat dupe 
cac ky thuat khac. 

Quan ly dich hai tong hop (IPM) trdn cay tr6ng nong 
lam nghiep theo djnh hucrng tang cudng sir dung cac tac 
nhan sinh hoc va che phaim co ngudn goc thao mpe la mot 
hudng nghien curu ung dung moi mang lai hidu qua kinh td' 
cao, gop phan xay dung m6t ndn nong nghiep ben vumg, 
bao vd m6i truemg va can bang sinh thai. 

Bidn phap sinh hoc cho ta bidt dupe vide suf dung cac tac 
nhan phong tru sinh hoc, nguydn ly tac d6ng cua co the 
song hoac sidu vi triing (goi la ky sinh thidn djeh) de didu 
chinh mat d6 cua sau hoac sinh vat gay benh. 

Co nhieu each de sur dung bien phap sinh hoc, bao 
gom: 

- Sir dung ky sinh thien djeh chuyen tmh, thirdng la ky sinh. 


5 



- Sir dung cac ky sinh thifen djch khdng chuyfen tmh, 
thucmg la cac loai an thit s&u hai. 

- Bifen phap khu due lam cho sau hai khfeng thfe sinh san 
dirge. 

- Su dung vi sinh vat co ich. 

- Bien phap dSn du gidi tmh de phong trir s<tu hai. 

Bifen phap sinh hoc trong IPM giup cho vi fee loai bo mot 
so nhugc diem cua cac bien phap hoa hoc thudng dung 
trude day. Uu diem cua bifen phap vi sinh vat gom: 

- Ngan chan su phat trife’n tfnh khang trong quan th£ s^u 
bfenh, co dai. Giam bdt hoac giant hoan toan sir dung thuoc 
hoa hoc, giu dugc qu3n the sau hai phat trien d muc thap 
nhat. tranh boc phat thanh dich. 

- Bao vfe dugc cac con trung co ich va cac vi sinh v£t co 
ich khac, han che s&u bfenh thur cap trd thanh s&u bfenh 
chfnh. 

- Bao vfe dugc sue khoe con ngudi va tranh 6 nhifem moi 
trudng. 


6 



hltOng dAn Sir DUNG 
THU0C THAO M0c 
(Cay Derris, cay xoan ta, cay thuoc la) 

TCr xa xua, con nguoi da bipt khai thac, sir dung nhung 
cay hoang dai co d6c tfnh de san bln, ruPc ca. Din dan con 
biet Crur chay rln, rip, bp hai ngucti va gia sue. Hem 300 
nam trurdre day, tir nhumg nam 1660 ngucri ta da bat diu biet 
khai thac nhiing hop chit thien nhien dl trit slu hai bao ve 
mua mang. 

O Viet Nam da tip hop dupe danh slch 53 loai cay dpc 
6 10 tinh phi a Blc, trong do co nhiPu cly trien vong chi' 
biPn va sir dung lam thuoc trir sau. Da phat hipn dupe cac 
loai cay dpc: dly mat (ruoc ca), than mat, xoan ta, thanh 
hao hoa vang, hat na, hat cu dlu co hilu luc triir slu cao (tit 
70 - 100%) dpi voi mot s 6 loai slu chfnh hai rau vl cac cly 
trong khac. 

L. CAY DERRIS SPP. (DAY MAT. RU0C CA) 

Da phat hipn dupe 4 loai Derris, cay Derris co 3 - 13 la 
chet phu thuoc vao timg loai. 

1. Thori vu gieo trong: MiPn Blc tir thing 1 - 4. 

. Midn Nam tar thing 4-6. 

7 



2. Qui trinh nhan trong 

+ Giai doan vucm uom: Keo dai 4-6 tuAn, hom gidng 
duoc xu ly 2,4 D amine trudrc khi giam. Dat giam phii hcfp 
la dat cat pha, can che nAng, giff am. 

+ Giai doan trong: Tir sau giam tdi khi thu hoach keo dai 
17-23 thang. DAt thich hop la cat pha va thit nhe. Khi 
trong co the bo luong hoac bo hoc dai tra. Kich thucrc: 
hang each hang 70 x 70 cm, cay each cay 60 x 60 cm. 
Trong 1 - 2 thang dau cAn che nang va giuf am cho cAy. 

- Ky thuAt cham soc: Trong nam dAu thid't ke vuern 
Denis, ncu dat qua xAu co the bon 5-7 tan phan chuong 
va 30 - 40 kg ure/ha. 

- Ky thuAt thu hoach: Thu hoach rd cAy co the nhd nhu 
thu hoach san, doi vdi dat cat pha hoac cay lat va nhat rd. 
Sau khi thu hoach phai dua ngay vao chd ram mat va hong 
kh6 o nhidt d6 kh6ng qua 60°C. Cuoi cung rd dupe chat 
nho 2 - 3 cm dd bao quan. 

Nang suat tur 1,8 - 2,5 tan re kh6/ha, ham luong 
Rotenon (chA't didt sAu) dao dong tir 2,0 - 5,5%. 

- Che bien Derris: co 2 phuemg phap ; 


8 



+ Dang dung dicli: Ngam kiet va loc lay nucrc pha loang 
co th&m chat bam dmh va phun. 

+ Dang bot tham nude: R6 sau khi hong kho dem nghidn 
nho. Bot rfi co the tr6n vdi chat phu gia, chat bam dmh 
hoac khdng. 

3. Sir dung Derris trir sau hai (Rotec 5%) 

- Co thd sir dung dd trir sau to, hicu luc dat 70 - 80%. Co 
the sir dung h6n hop vdi m6t phdn nho thuoc hoa hoc (nliu 
Sherpa v.v...) de trir sau ba ba hai rau muong. 

- Trir ray xanh hai che dat 70%, lieu lupng 150g AT/ha. 
Co the sir dung h6n hop Derris + Trcbon (hoac Padan, hoac 
Apllaud), ty le 100 - 150g Rotenon/50g thuoc hoa hoc 
(tinh theo AI). 

- Trir ray, rep hai bong cho hi£u qua irung binh 70 - 
80%. Ngoai ra no con co tac dung lam chSm kha nang tai 
phat cua ray, rep trdn bong. 

- Thuoc Rotec (san pham cua Derris) khdng ddc doi vdi 
bp riia, ong mat do va cac loai khac. 

4. Cach su dung san pham da che bien dang bot 


9 



- Co th£ sir dung de trCi s£u nhom chich hut, an la, trfin 
cac cay tr6ng nhu lua, rau, c&y an qua. 

- Lirqng dung: 5-7 kg/ha tuy theo doi tuqng s&u. 

- Cach dung: Cho bot thud'c vira du dung vao xo hay 
chau, quay ddu cho vao blnh va phun len cay. 

Luang nude: 400 - 500 lit pha. 

- Bao quan thudc nai kho rao, tranh anh sang va nhiet dp 
cao, dung trong binh km. 

II. CAY XOAN TA (CAY XOAN DAU) 

Melia azedarach L. 

1. Cac dang san pham tir cay xoan (bo phan la, qua) 

- Dang dung dich: La xoan kh6 dupe ngctm vdi nude 
trong 24 gib, ty 1 1 1kg la khd/10 lit nude. Sau do vd nat va 
loc lay dung dich chidt. Khi sir dung dich chidt duqc bd 
sung 0,1% xa phong hay 0,005% Saliman. 

- Dang bot: Qua xoan gia nhung chua chin duqc phai 
kho va nghien nho thanh bot. Bot nghicn duqc pha thdm 
5% Saliman va dem dung. 


10 



2. San pham da pha che san 

- Thanh phan: Bot la xoan 1kg + 5g Saliman. 

- Cong dung: Trur rdp rau va cac loai sctu khac. 

- Hudng dSn su dung: Dung 28kg bot la xoan/ha (1kg 
bdt la xoan x 10 lit nude, ng^m 24 gid). Sau do loc ky va 
pha them 10 1ft nude va 5g Saliman hoac bdt xa phong 

- Phun cho 1 silo B&c bo (360m 2 ), vao buoi chidu mat. 

- Thude it doe vdi ngudi va edn triing co ich. 

3. Hieu luc trur sau 

- Trir sau cud'n la, rep, sau khoang, sau xanh, sau ter dat 
trung btnh 50 - 60%. Ndu pha hdn hcrp vdi thude hoa hoc 
(nhtr Padan v.v...) co the’ tang hieu luc tdi 80 - 90%. 

- Hidu luc trir s&u tir trung binh den kha a thdi didm 3-5 
ngay sau phun. 

- Trong 2 dang che pham thi dang dich chidt la co hieu 
luc trir sau cao hon so vdi dich chief qua. 

- Co the su dung la tuoi, gia nho, loc lay nude va pha vdi 
nude theo ty Id nhu tren, co the dung 1 - 3 kg la cho 20 lit 


11 



nude tuy theo doi tupng sau hai. 


III. CAY THUOC LAO, THUOC LA 
(Nicotina rustica va N.tabacum) 

1. Phuong phap che bien 

Cac la loai 3-4 cua cAy thuoc lao, thud'c la dupe ngam 
trong 24 gib theo ty le 1kg la thuoc dupe ngAm trong 20 - 
40 1ft. Nghidn nho va loc lA'y nude roi dem phun cho cAy. 

2. Doi tirpng sur dung 

Cac loai city deu co the sir dung dupe, vl du: lua (trif bp 
tri, sau due than, bp xft dai, cudn la nho), ngd (rdp ngo), 
dau lirong (rdp), rau mud'ng (sAu khoang, sau ba ba), rau ho 
lhap tu (rdp cai, sAu to, sau xanh budm trAng), tao (sau 
khoang), cam chanh (nhen do). 

- Co the su dung hdn hpp vdi thuoc hoa hoc dd trir sAu 
nhu Sumicombi 30EC, Ofunack 40EC, Danitol-S 50ES, vdi 
lidu lupng pha them khoang 1/4 so vdi khuyd'n cao. 

IV. HAT CU DAU (HCD) 

CAy cu dau (tieng Anh la Yam bean) co tdn khoa hoc la 
Pachyrhizus erossus Urb. CAy cu dau dupe ndng dAn trong 


12 



tur llu dpi tr6n hang ngan ha. Cu la loai thirc pham pho 
bien, an tuoi rlt mlt, c6 tic dung giai khat tot vi cu dlu co 
nhidu nirdfc, tinh b6t va vitamin va co th£ ch£ bien lam 
nhidu mon an khac. 

Tuy nhiln hat cua cly cu dau lai rat doc, n£n khi trong 
nguPi n6ng din khong de cay ra qua, vira de tranh doc, vira 
de tang nang suit, chat lupng cu. Chi co nhung noi chuyen 
cung clip giPng mPi d£ cay ra hoa va lay hat. 

Den nay nguPi ta da biet trong hat cu dau ngoai cac 
chat thong thuPng nhu nude, duPng bpt, chat beo, 
protit, vitamin... con co cac doc to loai rotenoids: 
Pachyzhizion, rotenone, tephrosin, muduserone va mot so 
doc tP khac chiem khoang 3% trong lupng hat. Cac chat 
nay ddu co kha nang trir sau t6t. 

Nhan din cac nuPc Trung Quoc, Viet Nam, An Dp... 
thuPng co tip quin dung hat cu dlu d£ trir ve, ran... cho 
cac vat nuoi hoac slu hai cly trPng (rpp...). Ngay nay, 
nhi£u nude tren thP gioi cung dang nghi6n curu sir dung hat 
cu dlu de san xult thude trir slu. Vien Bao vt thurc vat 
cung da tidn hanh nghiPn ciru thir nghiem sir dung HCD d£ 
phong trir slu hai cly trPng va buoc dlu da huong din 
nong dan tu san xul't, chP bien va ap dung d£ phong trir 
sau hai. 


13 



1. Cac doi tuong phong trir 


- Che pham HCD c6 thS dung de trir cac loai sau hai rau: 

-t- Ran ho thAp tur (cai cac loai...): Sau to (Plutella 
xjlostclla), sau xanh budm trAng (Pieris rapae), rep 
(Aphid), bo nhay (Phyllotreta vittata). 

+ Trcn.rau muong: Sau ba ba (Taiwania circumdata). 

■fTren cac cAy khac: Bo xit diii to (Mictis tenbrosa 
Fabricius), bp net (Scopelodes). 

- Doi vbi sau co ich: Che pli^m HCD it doc hai vdi loai 
sau co ich. 

- Doi vdi chuot bach, bi6u hien doc rat nhe hoac khong 
gay ngo doc cho chuot. 

2. Cac che pham trir sau tir HCD 

- Che pham dang nude: Che pham la dung djeh chiet tir 
HCD, dung cac dung mPi huu co chidt cac doc to tir bot 
hat cu dau, them cac chA't phu gia, nhu hoa, bam dinh, chSt 
bao quan roi dong chai che pham. Ch£ pham nay tien sir 
dung, hi6u lire trir sAu cao, nhurng qua trinh gia cong phiic 
tap, ton kern, gia thanb cao. 



- Dang thude bdt (HCD 95 BTN): Che phim la dang 
bdt, chua 95% bdt hat cu d&u va 5% phu gia (chit bam 
di'nh, chdt chong lang...), dang che' pham nay dd che 
bien, gia cdng, van chuydn, hidu lire tr£r sau tot. Tuy nhien 
co nhucrc diem la lupng che' phim dem sir dung hcri nhidu, 
phai loc bo ba trude khi phun. Nd'u bdt min thi co thd’ phun 
thing, khdng phai loc. Day la dang che phim tot nh£t, hidu 
qua kinh td' cao. 

3. Tfnh chat tac dong cua cac che pham tir HCD 

HCD co tac dong sau: 

- Tiep xuc: La tac dong manh nhdt, sau hai true tid'p 
trung thude mdi bi chet, neu g&y tiep xuc vdi cay trdng khi 
thude da kho thi kha nang s&u chet kem hon. 

- G£y ngan: Sau khdng thfch an cay trong da bj phun 
thuoc HCD. Nd'u tat ca thiic an da bi phun thuo'c thi sau 
khoe cung it an. 

- Xua dudi: Ca s&u non va birdm s&u to ddu ft tim dd'n 
rudng da bi phun thude. Budm sau to dd'n de trumg d cay co 
phun thuoc ft hon d c&y khdng phun thude 20 - 30%. 


15 



4. Cach sir dung HCD ‘ 


- Dang da ch£ bien: Dung 200 - 250g bdt che phsim HCD 
95 BTN pha vdi 1 lit nude, ngam mot dem, them cho du 10 
lit. loc bo ba qua vai man roi phun tiep len cay trong de trir 
sail. NSn phun d6u len cay, neu dd tru sau to thi phun ky 
d mat dudi ciia la. Nc'u dang bdt co do min cao thi khong 
phai loc bo ba. 

- Dang hat chua che bicii: O nhfmg vung trdng cay cu 
dau, co the de cho cay ra hoa, qua va sau do thu hoach hat 
qua cii dau, phoi kho trong ram mat hoac gia tuoi vdi lieu 
krqng nhu trcn (khoang 200 - 300g hat kho hoac 500g hat 
tuoi, nghidn nho, ngam mot dem, sau do cho nude dit 10 lit 
va phun cho ctiy trong). 

- Luang nude thuoc phun tuy theo giai doan phat 
Wien ciia cay va loai cay dd di6u chi’nh luong nude thuoc 
phun cho cay. Neu city nho phun 1-1,5 binh bom/sao 
Bdc bo, cSy ldn 2-3 binh/sao BSc bp. 

- Ndn phun lu&n phidn ch£ pham HCD vdi mot so loai 
thuoc khac nhu BT... n£u cSn thidt de tranh sau quen thuoc 
(nhdn thuoc). 


16 





Mol ■"> than imv inrsau hai 

I:;/;: .Vy;/ v.'V/ l an l Hal 


SiVu do xanh hai day cdoh dicl do vims nhan da dial (NPVj 

Wj// / /yjj< 

Ah/j ftia /. VifiJii Den i> lai Sdc TianL 

A'i/o /v'.ya v* : /i \ V/a / ihi) 












Kk'n wui^i . u ich I [On vinin ami fliinth 

Afftl ,v yr.»i l r//i / Uti! 



\ub rhtitn / hi 7 ^fh* 




Kh;i nane m * In: i im nam Ti u tnulLTma Jht ve* mim Hoir>1 1 s 
-Liv henh k iii'i qu;i :,im 

l : /• k.' / U; il'itiH! 


Nti;u Tniis: ekim chV lo elute Hanh my the uiiri [±)\tc i ilnim 
vift m e,'i\ i huue I hat i nnV 

\|j 7. 1 \ i;/n t i/h \ 









Cay xoan An Do Cay cu dau 

iCay Norm i (Hat clung do Liar sau) 

At i/p Duv Tr/pu .-ifl/r VyaycYJ Day Tfcwjr 


HUtiNG DAN SIT DUNG THU6C SINH HOC 
I. VIRUS CO ICH (NPV) TRITSAU HAI CAY TRONG 

Cung nhu dd'i vofi con ngudi va cac dong vat khac trong 
thidn nhidn co rat nhieu loai vi sinh vat g£y bdnh cho con 
triing. 

Su dung ngudn virus gay bdnh cho con triing de han che 
sau hai da dupe nhidu nude trdn the gidi chu y tur nhdng 
nam dau thap ky 60. 

Nude ta la nude nhiel ddi, benh virus trdn edn triing rat 
phd bidn. Hang nam vao cac thang co nhidt do cao, sau do 
xanh trdn day, sau xanh tren bong, sau khoang tren rau, 
dau lac, didn thanh, sau kco da lang tren hanh tay... thudng 
bi benh chd't dich hang loat, lam giam dang ke so luong 
qudn th£ sau hai trong nam, gift dupe qua trinh can 
bang sinh hoc trdn ddng rudng. 

Lpi dung vii bd sung ngudn benh virus diet con trimg 
san co trong tuf nhidn trong vide phong trif sau hai, han 
chd' vide stir dung thuoc hoa hoc, giam do doc cho ngudi va 
mdi trudng la mot bien phap mang tinh chicn lupc phong 
trir tdng hop (IPM) hidn nay. 


17 



1. Trieu churng sau benh khi bi benh ngoai dong 

Sau b| bdnh virus ngoai d6ng co tridu chung die-n hinh 
toan than bi truong phu, cac dd't than gian ra, da nhin 
r£t iriong dl bi vd khi tdc ddng co gidi. Khi lop da bi v5 
co djch trdng thO'i chay ra ngoai, trong chura day cac th£ 
virus. Net dac trung cua bdnh la khi sau chet thi phSn 
dct thircmg treo tren canh va ddu chiic xuong. Sau bi nhidm 
ca giai doan sau non va nhdng. 

- Virus NPV chi gay ddc cho sau hai da neu d trdn, an 
loan cho nguofi va ddng vat. 

2. Phtrong phap san xuat che pham NPV 

Co 2 phtrong phap: Nu6i nhan sau khoe va sau do 
nhi<Em nhan tao trong phong. 

Thu thap cac loai sau bi benh ngoai ddng dem v6, 
nghidn xay nho cung vcri nude sach dun sdi d£ ngudi va 
dem phun cho cay d£ diet sau. 

3. Dung cu de thu thap, nuoi, nhidm va pha che 

- Kd gd hoac ke tre co dan dung 2-3 tdng, kfch thudc 
120 x 40 cm. X6 nhua loai nho 5-10 lft hoac bd nho dan 
bang cot. 


18 



-Vai man bit x6 nuoi siu. 

- Vai mong d6 loc ch6' ph&m. 

- Coe sanh, chay de nghi^n s&u bdnh. 

- Binh thuy tinh loai 0,5 - 1 lit co mi6ng r6ng dS thu s:»u 
chet b£nh. 


- Ph6u nhira hoac thuy tinh. 


- Panh g&p sau. 


- Can nhua ttfi mau hoac chai thuy tinh toi mau d£ 
dung chS ph<im. 


4. So do thu thap va phun NPV trir sau hai 


Thu bi 


Nghi£n nho s£u bi 

benh ngoai 
d6ng 

- 1 

benh trong; nircrc sol 
de nguoi (250 con/1) 



19 








5. Phtrong phap su dung 


i 

- Phun NPV khi s&u con tuoi nho, co the phun 1-3 lan, 
nidi lan each nhau 2-3 ngay. Phun vao luc chi£u mat sau 
16 h tro di. 

- N6ng dd phun: 250 sdu bi bdnh/ha, neu sau nho co thd 
tang len 600 - 800 con sau bi benh/ha. 

i 

- Lupng phun: 600 Ii't/ha, mdt sao phun 2 binh 10 lit. 

- Co the pha lSn 5% dirbng den de tang hidu luc cua 
thuoc. 

- Danh gia hieu luc trirsau cua che pham d ngay thii 5-7 
sau khi phun. 

6. Hieu qua sir dung 

S3u xanh bi chdt sau 3 ngay nhidm dat 94% (lidtt luong 
nhidm 1,8 x 10 6 - 1,8 x‘10 7 PIB/g thde an). 

- Co thd bao quan noi lanh (tu lanh, bo xud'ng ao hoac 
gidng) tdi 14 thang, hieu luc v5n dat 75 - 79% (tu lanh). 
Phun NPV sau 3 - 6 ngay, ty le sau chet ngoai dong (Ddng 
Nai) la 69 - 77,8%, doi vdi sdu xanh hai thud'c la. C5 qui 


20 



m6 rpng, dang dich th£ NPV co the cho hi&u qua truf sau 
tdi 51%. 

ii. h6n hop virus + bt (V - bt) 

Thudc trir sau sinh hoc virus - Bacillus thuringiensis (goi 
tat la V-BT) la mot loai thuoc h6n hop dupe san xuat tir 
virus va vi khuan d6 lam tang hidu qua phong trur sau hai 
cay trhng va ph<5 tac dpng cua chung 16n nhieu loai sau. 

Chd pham nay co th6 sir dung dd phong trit cho nhidu 
d6'i tupng sau hai trdn nhiCu loai cay tr6ng ndng, lam 
nghiep. An toan khdng doc hai vdi ngudi va gia sue, kh6ng 
gay 6 nhidm m6i truemg. 

1. Tinh nang tac dung 

Chd pham V-BT mang ca dac diem cua virus va dac 
diem cua vi khuan. Ca 2 loai nay ddu xam nhifem vao sau 
qua dudng midng khi sau an phai thiic an co thudc. Virus 
va cac tinh the ddc t6' cua BT se pha huy cac mo t& bao cua 
sau va gay ch£t cho sau. 

2. Doi tupmg phong tru 

- Sau hai cdy lutmg thuc: Sau keo, sau due than lua, 
sau due than ng6, sau cudn la. 


21 



- Slu hai rau: Slu xanh, sSu to, sau khoang. 

- Sau hai cay lAm nghidp: Sau rom thong. 

- Sau hai cay an qua: Sau due qua tao, le. 

- SSu hai che: Sau rom, sau do. 

3. Phuong phap sur dung 

Ddi vdi chd' pham da pha che san: Phun 0,8 - 1,6 lit 
(kg)/ha. Pha 800 lit nude tuy theo giai doan sinh truemg va 
tuy loai cay d6 phun nhieu hay ft. Phun vao luc chidu mat, 
sau 4 gift chidu de thudc khong bi mat ddc lire. Phun che 
pham V-BT khi sau con tuoi nho, tot nhlt la khi trufng 
vvra no sau. 

4. Phuong phap nong dan tit che 

Bang each thu thlp cac loai sau chet (xem a phln hudng 
din sur dung NPV), thuc hidn nhu da chi din. Sir dung 1/2 
lupng NPV+1/2 BT (mua d dai ly hoac do cac co quan 
cung cap) va trdn ddu, phun nhu doi vdi che phlm pha chd' 
sin. 

Chit y: V-BT rl't huu hieu trir slu rau. Neu sur dung theo 
dung hudng din thi rlt an toan cho rau ma khong can phai 
phun thuoc hoa hoc. 


22 



THUOC TRir SAU SINH HOC PHlTC HOP VIRUS V-BT 

La ch£ ph&n virus vtfi BT, dang b6t thdm nutfc, c6 hidu lire 
trur s&u ter, s&u xanh, sdu khoang, s&u cuon la, s&u due qua, sau 
due than va cac loai sdu an la trdn cac loai cky trdng: bap cai, su 
hao, sup let, cac loai dftu, thuoc la; s&u hai lua va cac loai cdy tr6ng 
khac. 


Cach dung: 


SAu hai 

g/ha 

SdlAn 

pha 

losing 

Ghi chu 

Sau hai rau: sAu xanh, sAu ter, 
sau khoang 

750 

1000 

Phun thude tdt nhftft vAo luc sau 
4gidchi£u 

SAu hai cAy luong Ihuc: sAu 
keo, sAu due than Ilia, ngd> 
sAu cudn 16 

1500 

500 

Ddi vdi sAu due ihAn ngd, dung 

V - BT tr6n d£u vdi cAt theo ty 16 
1/50 rAc vAo dpt 

SAu hai b6ng: sAu xanh, sAu 
tor 

1500 

500 

Ddi vdi sAu xanh hai b^ng va 
nhurng sAu due non khac, phun 
vao thdi ky trurng r6. Cac loai 
sAu an la phun giai doan sAu 
non 

tubi 2-3, Khi dung hdn hop vdi 
thude hoa hoc trd sAu cAn pha 
h6n hop xong phun ngay. 

SAu hai cAy lAm nghi£p: sAu 
rom rhdng 

1500 

500 

SAu hai cAy An qua: sAu due 
qua 16. trio 

3000 

500 

SAu hai che: sAu rom, sAu do 

1500 

BOO 


NhWig diem can chu y: 

-Phun thuoc rai d£u tren b£ mat la. Luang thuoc dung 1,3 - 1,5 kg/ha. 
-Thude khang doe hai vdi ngudi va gia sue. 

-Kh6ng n£n dung thude V-BT Lrong virdn dAu va nhimg ccf ad nu6i tam. 
-Khdng dung h6n hop vdi thuoc hoa hoc diet khuin. 

-B£o quan ncri cao rao, thoAng mAt, thong gio. 

-Kh6ng sir dung trong didu kidn cd nAng gay g5t. 

-Sau khi phun thude, trong vong 3 ngay ndu gap rmra nen phun bo sung 
mot lAn. 


23 




III. HlTCJNG DAN SAN XUAT VA SLIDUNG BT 
(Bacillus thuringiensis) 

Vi khu&n BT duac san xuat dua trfen kha nang gay benh 
doi vdi c6n trung cua loai vi khua’n Bacillus thuringiensis. 
Che phStm lit vi khutin nay td lau da trd thanh thucmg pham 
quen thuoc Iren thd gidi. 

Hang nam cac nude san xuat va lieu thu vdi khoi luemg 
Idn che pham. Chi tinh rifing tren thi trirong Tay Au hang 
nam ticu thu khoang tr6n 30 trieu dola My cho chd pham 
BT. Hien nay co tdi trdn 30 loai che pham BT ra ddi vdi 
nhidu tac dung va ten goi khac nhau. 

Che pham BT diet dupre hem 200 loai s&u hai, nhung 
khong gAy doc hai cho ngirdi va dong vat, cung nhir moi 
trudng. Thuoc tac dong len nhifiu loai sau hai da khang lai 
(nhdn thuoc) vdi thuoc trirsau hoa hoc. Tinh the ddc cua vi 
khuan co th6 lam sau ngimg an trong vai phut va chdt. No 
tac ddng vao dudng rudt cua con trung khi con trung an 
phai tinh the doc. 

O Vidt Nam mot so ncti da va dang sur dung che pham 
BT, song chii yeu la nguon nhap BT cua nude ngoai. 
Che pham BT sail xuat tai Vidt Nam con ft va chua that 
on dinh v6 hieu lire didl sau cua che pham. Vi vay, Du 
an VNM 9510-017 da khuyeh khfch nghidn citu, san 


24 



xul't va thu nghidm mot so chung BT cua Viet Nam nham 
tao didu kien dd met r6ng san xuat va ung dung BT cua 
Viet Nam va hudng din nong dAn vd ky thult sir dung chd 
pham sinh hoc nay. 

1. Mot so dac diem sinh hoc cua BT 

Vi khuln BT diroc Benliner phat hien va dat ten nam 
1915. Bacillus thuringiensis la true khuan, Gram dirong, 
co kich thucfc te bao 1 - 1,2 x 3,5 mm. O didu kien thich 
hop chung nlm ridng re hoac thanh chudi, xung quanh co 
nhidu tiem mao (flagella). Chung san sinh tot trdn moi 
truong thach-thit-pepton hay trong con trung blng each 
nhan doi lidn tuc. Khi truong thanh m6i te bao vi khuln 
thuong xuat hien mot bao tu hinh trumg (hoac hinh elip) va 
mot tinh thd hinh qua tram, hoac hinh qua chanh, vo dinh 
hinh co ban chit la protein. Binh thuemg m6i te bao co mot 
tinh the i.nung, d6i khi co 2 hoac 3 tinh thd ddc doi vdi c6n 
trung. BT phat tridn tot d didu kien co nhidt do la 30°C ± 2. 

2. Cac doc to do BT sinh ra va tac dong cua no len 
con trung 

- Noi doc to (delta endotoxin). Trong qua trinh hinh 
thanh bao tu cua vi khul’n thi tinh thd ddc duqc hinh thanh 
khi td' bao vo ra ddc to va bao tu tu do trong moi truemg.- 
Ndi ddc to delta kh6ng bdn vung d nhidt do cao, khong hoa 


25 



tan trong nude, hoa tan trong moi trircmg kiem. Tinh the 
doc td' kh6ng ddc n£u chira diroc hoa tan. 

- Co che tac dong noi doc to len c6n trung: Khi tinh the 
ddc cung vdi thiic an vao trong co thd c6n trung, no tac 
ddng chfnh vao cac bieu mo ruot cua c6n trung. Ngoai tinh 
the doc delta, BT con tiet vao moi trircmg mdt sd' ngoai ddc 
t<5 alpha va beta cung vdi mdt sd enzim co dac tinh diet sau 
nhu Loxitilnaza, C-kitinaza va Proteaza. 

3. San xuat che pham BT 

Ccr so sinh hoc cua viec san xuat BT la phai dat cac 
tidu chuan sau: Chung vi khuciln thude cac Serotip tieu 

chuan quo'c td, co ddc tinh cao va cho san pha’m cao trong 

> 

moi trircmg cong nghidp, min cam trung binh vdi thuc 
khuain thd, bao ton hoat tinh trong qua trinh edng nghe va 
khdng ddc vdi ngudi va dong vat mau nong. 

4. Hieu qua triir sau cua BT 

Loai che ph&ri do du an san jcua't co stf luong bao tu 
10 - 20 x 10 9 /ml, co tac dung diet nhidu loai sau, sau to, 
sau xanh due qua, sau do xanh, sau h6ng hai bong, 
sau rom thdng .v.v... 

Khong dung chd ph$m BT len la dau nudi tarn 


26 



Lieu dung: Pha 1 lit che pha’m vao 30 lit nude va cho mdt 
it xa phong vao binh phun dd tang dd bam dmh va hidu luc 
diet ssku. Nen phun vao buoi chidu de tranh tac dong cua 
anh sang. 

IV. HUCiNG DAN SLTDUNG BA DIET CHUOT SINH HOC 

Chuot la loai gam nha'm gay hai nghidm trong cho cay 
trdng va la nguon tang trii dich benh nguy hiem cho ngubri 
va dong vat. 

Dd diet chudt, trdn the gidi va nude ta da tien hanh 
nhidu bidn phap, trong do co bien phap su dung vi sinh vat 
dd tieu didt chuot. Tid'p thu co chon loc nhffng thanh tuu 
cua nude ngoai tit nam 1993, Trung tam nghidn cum cac 
bien phap sinh hoc thuoc Vien Bao ve thuc vat da tien 
hanh nghien cum san xua't thu, thir nghidm ba diet chudt 
sinh hoc (DCSH) trdn co so su dung chung vi khua’n 
Isachenko vo hai ddi vdi ngudi va vat nudi, khong gay d 
nhidm mdi trudng. 

Ba DCSH cua Vien Bao vd thuc vat da dupe Bd trudng 
Bd Ndng nghidp va Phat tridVi ndng thon cho phep san xua't 
thu trong QD sd' 1466 NN-KHKT/QD ngay 10/9/1994, cho 
phep pho bien trong san xu£t theo QD sd 1208 NN- 
KHCN/QD ngay 14/7/1996 va da dupe dang ky chmh thuc 
trong QD sd 39/1998/QD-BNN-BVTV, ngay 26/2/1998. 


27 



1. Thu hieu lire cua ba DCSH trong phong thi nghiem 

Ba DCSH co tac dung dipt cac loai chupt hai chrnh d 
nude Ca nhu chupt nha, chupt dong, chupt cPng, chupt 
nhlt... vdi hipu qua tCr 75 - 100% tuy theo lieu lupng 
ba/con chupt va loai chupt. 

ThPi gian chupt chet tap trung vao ngay thu 4-10 sau 
khi chuot an ba. Lidu lupng t6't nhat dp diet chuPt co hieu 
qua va tiet kiPm ba la 1 - 2g cho mPi con chuot. 

Ba DCSH co kha nang ldy nhiem truydn bpnh ngang cho 
cac chupt khac khong an ba trong quin the mpt so' loai 
chupt va lam cho so chupt khdng an ba cung bi gay nhiPm 
benh roi chP't. Day la lpi the cua che' phlm tru chuot nay so 
vpi cac biPn phap khac. 

Ba DCSH rl't hip din chuot, chupt khPng ngan ba ndn 
khi dung ba khong cln lam m6i de nhu chupt an. 

2. Xac dinh mure dp an toan cua ba DCSH doi vdi 

gia sue, gia cam 

Thu nghipm cho gia elm (ga, vit, bo clu) va gia sue 
(cho, tho. Ion) an ba DCSH vdi lidu lupng 1:7 trong lupng 
co thd dPng vat, thl'y ring ba DCSH rl't an toan veri cac loai 
dpng vat trdn, dieu do khlng dinh mute dp chuyen tmh 


28 



cao cua ba DCSH. 


3. Ba DCSH dang hat am, nho 

- Thanh phan: M6i tui nylon bao gom thoc nguyen vo da 
hap tidt trung truck: do, chat kim ham kha nang midn dich 
va vi khuin chuydn tinh g&y benh cho chuot. 

- Tac dung: Ba DCSH chi sir dung m6t lan cung tao ra 
trong b£y chu6t hai mot dich benh truydn nhidm, lam cho 
chuot chd't. 

- Cac chi dSn: Ba DCSH sir dung cho tat ca cac ddi tuong 
chuot hai theo each dat cac mo ba a dang bao vay, khep 
kin khu vuc c£n xur ly. Moi m6 dat 15 - 20g ba va each 
nhau 3 - 7m tuy theo mlrt d6 chuot, 2-5 kg/ha. 

- Phong ngira: Khdng ndn sir dung ba a ncri.chiu anh sang 
true tid'p ciia mat trdi bdi vi duoi anh n&ng mat treri ba 
DCSH giam hieu luc. Su dung ba trong nhung gicr ram, mat 
bu6i chidu vb chap t6i Ik t6't nha't. 6 cac hang chu6t su 
dung true tid'p. Tui nylon dung ba khi xd rach phai sir dung 
hd't ba dd trinh khoi bi hong do tap nhidm. 

- Trieu churng bdnh: Ba DCSH g£y cho chu6t benh ia 
chay truydn nhidm, dai nhlt, than nhiet tha'p, truong d6ng 
ttr mat, ha tha'p ph4n ca thd phia sau, di lai loang choang, 


29 



m£t phuong hudng chuyen dong, long xii, giam trong 
lupng co the va che't. 


- Ba dupe dong goi 50, 100, va 200g, thuan tien d6 sir 
dung. 

- Thcri han sir dung: Ba co hieu luc trong vong 6 thang 
ne'u bao quan d nhiet do 8 - 16 U C, m6t nam trong ham lanh 
va 10 - 15 ngay a nhiet do m6i triremg trong bong ram, 
mat. 

V. HU6nG DAN SLT DUNG NAM C6 ICH DIET 
CON TRUNG METARHIZIUM VA BEAUVERIA (M va B) 

Na'm Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok va 
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill thuoc lbrp nam bat toan 
(Deuteromycetes - Fungi - Implerfecty) la mot trong cac 
loai co tfnh chA't diet con triing manh nhat. 

Ngay tir th£ ky trude, nguoi ta da bi£t sir dung hai chung 
nS'm nay trong linh vuc phdng trir con trimg hai cay trong. 
Vide sur dung ch£ phAm vi nam phong trir situ hai qua 
tao, sAu rom an la th6ng, chAu chau hai, diet au triing mu6i 
sot ret va md'i hai nha ctra, cong trinh da mo rong d nhidu 
ntlcfc trdn the' gidi. 

d Viet Nam bien phap phong trir sinh hoc dir^fc bAt dAu 
nghien cuu umg dung tir nhung nam 1970 ctia the' ky nay. 

30 



Hai loai nb'm M va B dirgic nghidn cun va budc dbu dd xub't 
dd phong trb mbt s6' loai sbu nhir chau chau, riy nbu, mot, 
mudi... Hidn tai da thu thbp va luu gifi dupe mot s 6 chung 
nb'm B va M, g6m 18 ngu6n Beauveria va 10 ngudn 
Metarhizium. Chung dupe phin lap tir cac loai c6n trung 
khac nhau, gbm sbu do xanh, cdu c&'u hai cam, sbu rom 
thong, sbu khoang hai lac, rdy nbu hai lua, sbu due than 
ngo, sbu xanh hai bbng, sbu cbn gie, bo xit den, bp xit dai. 

1. Qui trinh san xuat 

Trong phong nu6i nhdn: 

- Dung m6i trubng dinh duang d £ nu6i cb'y nbm B va M 
nhu Czapek Dox, Saburo. Thai gian 7 ngay. 


- Nhbn va san xuat sinh khoi Idn: Dung m6i trubng bot 
cam, bbt dbu, bbt ng6, dubng. Didu kien dd nam phat tridn 
tot la 25 - 35°C va bm do la 65 - 85%. Thai gian de lupng 
bao tir dam bao cho phun diet sau hai la 14 ngay. 

- Phai dam bao ty Id nude trong moi trubng: Ty Id thi'ch 
hop lb 1:3 (nude: thhnh phbn mdi trubng). 

- Co thd bao quan san phbm trong vong 6 thang va hidu 
luc vln dat trdn 60% (Xem hinh 1: So d6 san xuat M va B). 


31 



2. Hieu lire trir sau 


- Da ti£n hanh thir nghidm tir nam 1992 den nay. Hieu 
lire trur ray niu na'm M va B (6,8 x 10 13 bao tu/ha) dat 
58,7 - 67,3% sau 10 ngay suf dung (Ti£n Giang). 

- Trir sau do xanh hai day tai Hai Hung dat 74% - 76,7% 
sau 20 ngay sir dung. 

- Hieu qua diet cao cao (5,0 x 10 13 bao tir/ha) tai Vung 
Tau la 72% sau 2 tiQ^n va 91,2% sau 1 thang. 

- Trur s£u rom thong ch£ phaim Ba. dang bot chiia 1,85 x 
10 ft bt/g cho ty le chet la 78 - 89%. Gia tri LD 5() cua che. 
pham nay d6'i vdi s£u rom thOng tu6i 3 - 4 la 1,85 x 10 4 
bt/g che pha'm. 

- Trir m6'i: Ch£ pham Ma. TV93 tir Metarhizium 
anisopliae dang phan bon ducrc dung d£ trir mdi hai cay vai 
thi£u va city thdng, hieu qua dat 85 - 100% sau 6 thang 
(Hinh 2: Qui trinh san xuat) 

3. Cach stir dung 

Pha 1 gdi 200g trong 5 lit nude loc qua 2 ldp vai man. 
Ba vut ngay chd phun, th£m 3% dSu thuc vat va 0,05% hoa 
chat, lac d£u va phun. 


32 




Van hi/itim k\ si fih Ik-n i:\_v nan 

\ j j-/r Pham / /jj 1 hav 



Xiftmc san xuai IX-ms i.n XV Traill 


■Vjj//, A i//i \ rn \ ht I H il 






Sjn \Liiil va vu Buhl: ( )nu ni;i1 Bo Un Dsn Mo - H;i Noi 

*\^/f ' Vl/.’nr^ l / tf'J! 



I ii.ill llv B 1 Biel s;'m hai 


l.'i/j :V>^'p \ /'. l f / /*/ ( ‘lit)ij t 




S.iti \uu1 h.i JkM lHhmi Miih hot Ui \ iuli IMuu' 


;VV(i vi j « I'.jh / u,if 








Sjh \ lkiI cIk' jiham vims co kh i NPV) w it s:uj hai 

. W. r V iyn k'j 1 J;/ l itat 



t '; : K man vliO pham ur hut cu dim (Kichvr hi/us ciusus) 

1 ^ ,■ V i* f t n fht v I t iin v 
















4. Lieu luang dung 


Tuy theo mat do bao tir, loai cAy, tu6i cay, doi tuang s&u 
hai d & xac dinh Ii6u luang sir dung thfch hop. Doi vcfi cay 
luang thuc, thuc pham, cay mau co th£ sir dung 5-7 kg/ha. 

- Trir m6'i dung 0,5 - 1 kg/cay (10 6 - 10 s bt/g che pham), 
bon xung quanh goc. 



L6n men tren may 13c 


Len men trong noi 5 1ft 



Hinh 1. Sado sdn xudt sink khoi Beauveriu va Metarhizium 
hang phifong phdp len men chim 


34 














Hoat hoa ong giong trtn m6t trudng rin 



- Xicdnh khi naog 
niy m£m to c*frt 
5u frungtam cuab^o 
ti) cfinh 


Nhan giong c£p I trong m6i trudng djch, ch^y may 15c vdi 120 vdng/phut 6 26-30°C 
trong 2 ngay 




l| jl - XAc dob mart d& b£o 
/IR. eh& (blastospore) t/ong 
1ml dch huyton phu sau 
I \ nu6 cay 


Nhan gi6ng trin moi tnrtmg xop a dii n tich khay (khay go hofic khay nhom) 


1 B6suog 10% dch huyftn phu nSm sau khi r*ui» cay lac 2 X£c drh 16 ftiy m<5m cfta ttoc hi dinh 



Khflrtrung m& tn/eng xfipbang ha nirtc 2 X6c dnh kh3 nang d« eta trung bang 

KhOiaingbuingcay b»>gxengha phiwng phSp I6y nhiftm true bfip fc>6o ti) dhh 

Mu A nhtol dd 28-30 C Irong 15-20 ng^y ^ trAn lu 1rur>g tarn (Bombyx mori L ) 

Kf^m tra 16 mam eda h^o hJ dlnh irdn m6i truting rai 


Hinh 2 . So d6 qui trinh sdn xudt chepham 
v 7 nnm Ma. TV 93 


35 




IV. HUtiNG dAn SAN XU AT VA SIT DUNG CHE PHAM 

SINH HOC Trichoderma PHONG TRU - BENH HAI 

CAY TR6NG 

Ngay nay vific nghien cuu phong trir dich hai bang 
phuong phap sinh hoc trong Bao ve thuc vat da duac nhidu 
nude tren th£ gidi quan tarn. 

O Hungary, Lien X6 (cu), Philippin va Thai Lan da 
nghien cuu nam Trichoderma va san xuat che pham sinh 
hoc nay d6 han chd nhung nam tdn tai trong dit gay hai 
cho cay trong noi chung, nhu nS'm Rhizoctonia, 
Sclerorium, Fusarium, Pythium, Verticillium va Botrytis... 

CJ Viet Nam trong nhflng nam gan day, Bd m6n Benh 
cay - Vien Bao vt thuc vat da tid'n hanh nghien cuu doi 
tuong nay. Cac thi nghiem tim hi£u tfnh khang cua nam 
Trichoderma doi vdi na'm gfly benh khd van tren ngo, lua 
va mdt so cay rau mau khac. Ket qua thu duac cho thay: sir 
dung nam Trichoderma dat hieu qua giam benh tren dudi 
50%. Cac thf nghidm nghien cuu anh huong cua nhidt do 
lirong nude, nguydn kieu lam moi trudng cho thay m6i 
trudng thoc la thich hop cho viec nu6i nh&n nam. 

1. Dac diem cua nam Trichoderma 

Trichoderma la mot loai nam dat, chung phat tridn tot tren 


36 



cac loai da't giku dinh dir&ng hoac tren tan du thuc vat. 

Dac diem ndi b4t cua n^m nay Ik canh bao tit khPng 
mku, phan nhanh nhiPu. Bao tur cung khPng m&u, don bao, 
hinh trumg, tao thanh chum nho d driu canh. Tren m6i 
trucmg nh£n tao tan nam co mau xanh. 

2. Co che tac dong cua nam 

Tim hieu co che tac dong cua nam Trichoderma, cac ket 
qua nhien ciru da chia ra dupe nhung diem ky sinh hoac sir 
qu4'n cua spi nam doi khang (nam Trichoderma) len spi 
nam benh. Doi khi con tha'y hi6n tupng spi naim bfenh bi 
quan lai, chet timg doan va khPng c£n sir ky sinh true tiep. 
Didu nay chung to n£m Trichoderma co th£ tao ra doc t6' 
co hai cho naim benh. 

B£n canh su tac dpng qua lai trong qu5n th£ giua n&'m 
doi khang va nam benh, naim Trichoderma con co tac dong 
true tiep ldn sir phat trien cua cay trbng, do trong hoat dong 
song, na'm nay san sinh ra cac men ph&n huy Glucose, 
Xellulose. Nhd cac men nay ma cac cha't huu co co trong 
dat dupe ph&n huy nhanh hern, lam tang ch£t dinh duong 
dudi dang di hap thu cho cay trdng, tao di£u ki£n cho cDy 
trdng sinh trueng va phat trien td't. 


37 



3. Doi tirong sur dung 


Phong trur nhom na'm dat gay benh chet heo ddi vdi 
cac c&y trong can. 

Vt du: 

- Naim Rhizoctonia gay benh kho van hai ng6. 

- Nam Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, Pythium, 
Verticillium va Botrytis gAy chet heo lac, dau tirong va 
mot so cky rau mau khac. 

4. Qui trinh san xuat va sir dung nam Trichoderma 


Dieu tra thu thap mAu.> Phan lap ngudn 

1 ' 

Nuoi nhAn 

I 

Phoi, sflky kho a nhidt do 30 - 45°C 

I 

Dong goi che ph^m 

i 

Sir dung: Tr6n ch£ phAm v6i phAn chudng: 3-4 kg/sao 
BAc bo (1 trong bao tu: 3,2 x 10 9 bao tu/g) 

x Sau 10 ngay 

Bon rudng khi gieo hat hoac trdng cay 


38 



D6i vdi c&y an qua: Dung Trichodenma d£ phong trCr 
n£m benh trong d&'t nhu Phytophthora va Rhizoctonia sp. 
bang each tr6n 1 kg nam goc Trichoderma vai 10 kg cam 
gao va 40 kg phan chuong hoai muc, rai d£u xung quanh 
gdc cay li£u luang 2 - 5 kg/cay va lap da't nhe phu ldn tr£n. 


CH^ PHAM TRICHODERMA 

Thanh ph£n: - 3,2 x 10 9 bao tir/g 
- Phu gia: thoc 

Cong dung: 

- Tru cac loai n^m d£t Rhizoctonia, Sclerotium, 
Fusarium... gay chet heo city non, cay truemg thanh doi 
vdi cac c^y hoa mau ( rau, lac. dftu d6). 

- Trir benh kho v£n hai ngo. 

Cach dung: 

- Tr6n deu che phdm vdi phan chudng hoai muc, rai d4u 
tren mat ludng (n&u gieo hat) sau do phu I6n mdt ldp dat 
mjn r6i gieo hat: r3c d6u tr6n ranh hoac hoc trude khi 
trdng. 

- Li£u luong: 4kg ch£ ph^m/sao 

- Bao quan: Noi thoang mat. 

- Thai gian sir dung: 12 thang k^ tir ngay san xuat. 


39 




HlfONG DAN SLf DUNG 
CON TRUNG CO ICH 

I. HUCJNG DAN SlfDUNG ONG MAT DO 
(Trichogramma spp.) PHONG TRlTSAU HAI 

(3 nhi6u nude tren the gidi, cac loai ong mat do 
(Trichogramma spp.) da duqc nuoi nhan va sir dung co ket 
qua de phong trir mot so loai sSu hai c£y tr6ng. O mot s6 
nudrc nhu Lien Xo (cu) da nghien cuu va ap dung qui trinh 
cong nghe sir dung OMD, a My, Philippin, Trung Qudc, 
Cu Ba va Due da co qui trinh nhan nu6i ban cong nghiep. 

Viet Nam tur nam 1988 duqc su tai trq cua Td chuc 
banh my The gidi da tien hanh nghien cuu qui trinh nuoi 
nhan, tuy^n chon cic gid'ng OMD va sir dung chiing trong 
phong trir mdt s6 loai s&u hai chinh. 

6 mien Bdc nude ta co ft nhat 3 loai OMD la 
Trichogramma chilonis Ich; T.japonicum Ash va 
T.dendrolimus Ash. Ba loai ong ky sinh trung nay ddu la 
da thuc , chung ky sinh tren trung cua 23 loai buctm khac 
nhau. Cho de'n nay co nhifeu chiing sinh thai OMD da duqc 
sir dung trir sau trfin nhung cay trdng khac nhau. De trir s4u 
due than ngd Ostrinia spp. ngudi ta thudng sir dung cac 


40 



loai ong T.maidis, T.pretiosum, T.ostriniae va T.nubilabe. 
Viec su dung OMD trong phong trir sau hai da dem lai 
nhi£u lgi ich hoac loai bo viec dung thudc hoa hoc, duy tri 
cac loai thien dich va chdng 6 nhidm nidi trudng, dem lai 
hieu qua kinh te cao. 


1. Tinh nang va tac dung cua OMD 

Sir dung OMD lam tac nh4n sinh hoc d£ trfir trting sau 
hai, bcri vi chung co phd ky chu rdng n6n da dupe sur dung 
nhan tha trir sau trdn nhieu c4y tr6ng kh£c nhau. 

- Trichogramma chilonis co sd lupng uu the trong cac he 
sinh thai ruong can, ruong rau mau, c4y cdng nghidp va 
cay an qua vdi chieu cao tir 2,5m trd xuong. 


- T.jap nicum co sd lupng iru thd trong cac he sinh thai 
ruong lua nude. 

- T.dendrolimus co sd lupng uu thd trong cac he sinh thai 
rung trong, cac c&y rimg, cac vucm c4y an qua vdi chi8u 
cao c&y tren 2,5m. 

2 . Phuung phap nuoi nhan OMD 

Co 2 phuerng phap: 


41 



- Nudi nhAn OMD trong ph6ng thi nghiem hoac xudng 
san xuAt qui mo nho dua tren qui trinh ky thuAt da duoc 
nghien cuu da xuat: 


VAT CHU 

Nhi6m OMD 

THA LEN CAY 

(ngai gao, ngai mach) 

'W 



- Tao dieu ki6n cho OMD phat sinh va phat triAn trong 
thien nhi£n nhu khOng six dung thuoc hoa hoc 6 giai doan 
dAu ciia cAy, lam tang mdt sd quan th£ tu nhien va ong se 
khdng chd sAu hai va tu chung sinh san trong tu nhien. 

3. Cach sir dung OMD 

Nen sir dung OMD tren md hinh IPM d£ tang nhanh sd 
luqng trong thien nhien, gop phAn quan ly dich sau hai. 
Tha ong vao luc budrm sAu hai xuA't hien ro vao cac lira sAu. 
Vi du: ddi voi sAu cud'n la nho hai lua, vu xuAn ndn tha 
OMD vao Ida 2 - 3; vu miia n6n tha vao lura 5-6. Nen tha 
vao buoi sang va theo chidu gio de’ ong phat tan duoc xa, 
khong n£n tha ong vao luc trcri mua. Dung tui nylon nho 
dung dan ong de tranh mua va gai vao than cAy. Tha ong 
vdi sd luong 1,5-2 trieu ca th^/ha. 

C5 tinh Quang Nam ong mAt do da duqc Vi£n Bao v£ 


42 





thuc v4r chuyen giao nu6i nhan de svr dung trur s&u due 
than hai mia va ngo. 

Tha ong mat do trir trumg sau due than ngo cho hi6u 
qua tucnig doi ro: CJ ruong tha ong ty 16 6 va qua trumg bi 
ky sinh la 78,3% va 66,6%; cao hern so vdi rudng doi 
chumg la 5!% va 47_,5%. Ty 16 cay bi sau due than, ty 16 ccf 
gay trdn rudng tha ong mat do tha'p horn so vci dd'i chung la 
32 va 20%. 

Tha ong mat do trit trumg sau due than mta ty le ky 
sinh 6 va qua trumg dat 82,6% va 78,6%,. cao hon so vdi 
ruong doi chiing theo tuan tula 23,5% va 25,3%- 

II. ONG COTESIA GLOMERATA VA DIADEGMA 

SEMICLAUSUM 

Ong Oiadegma duqc nghien cuu nu6i nhan va kha 
nang thfch nghi trong di6u ki6n nude ta d6 phong trit sau to 
hai bSp cai va ong Cotesia trir sau xanh buom trSng tr6n 
bap cai. 

- Ong Diadegma co the nu6i nhan trong di6u kien phong 
thf nghi6m co di6u hoa nhiet dd vdi ty 16 no trung blnh 
44,16%, ty 16 cai 35,07%. Nhdng gifi duqc 5-25 ngay 
trong didu ki6n 7 (, C; a nhiet dd 24°C ong nd dat 27 - 60%. 
Ong co the ky sinh trong di6u ki6n d6ng bang song Hong 


43 



tur 16,7 - 46,9% sSu to (tuf thang 11 dfe'n thang 3 nam sau). 

- Ong Cotesia co ty le no trung binh 70,4%, ty le cai 
21,1% . Ong co the ky sinh sau xanh ngoai ddng rudng (17 
6 ken/200m 2 rau bap cai). 

- Ong Diadegma dfe nuoi nh^n va dfe thiet lap qutin thfe 6 
cac vung co khi hau mat quanh nam va co dd cao tir 400m 
trd lfen. Ci mOt s6 vung cua Philippin ngudi ta sir dung ong 
Diadegma vdi 3 15n tha co thfe kifem soat sau to ma khong 
phai sir dung bifen phap hoa hoc nao. 

III. KIEN VANG TREN CAY AN QUA 

Loai kife'n vang Oecophylla smaragdina la loai phd bien 
6 vudn cam chanh va c^y an qua khac 6 ddng bang song 
Cuu Long. Co tdi 90% nong dan trong cay an qua cdng 
nhAn kien vang la loai co ich. Su hifen difen cua kife'n vang 
lam cho qua co chat lurqng tot hon (qua bong, ngot, nhifeu 
nude) va khong chfe su phat trifen cua kife'n hdi (Dolichodorus 
thoracicus) la loai lam qua supng va kh6 nude. 

Kien vang co the khong che 3 loai sfeu la raiy mfem 
(Toxoptera auranti), rfep sap (Planococcus citri) va s4u ve 
bua (Phyllocnistis citrella). O vudn tha kien vang mat do 
sfeu giam 38 - 58 con/cfey xuong con 0-12 con/cay. 

Tha kife'n vang thuc hifen trong mua khd la td't nhfet 


44 



(thang 12-4). Phuong phap tha kien vang la treo td kien 
vao cac nga 3-4 cua cay phfa gan tan la, bo sung thufc an 
nhu ruot ga, vit, ddu ca bang each treo ct nga 3-4 cua cay. 
N6n tha tir ngon xudng dd kid'n moi xua du6i kidn hoi vk 
kidn cu. Ndu kien d cac noi kh4c nhau thi khi tha phai each 
ly bang muong nude. Chang day giua cac cay trong cting 
mot khu vuc de kiS'n di chuydn va sinh san nhanh quin thO. 

IV. CAC LOAI C6N TRITNG CO ICH KHAC 

- Tren cay trong can nhu dau tuong, ngo, rau bap cai da 
xac dinh dupe 20 loai c6n triing thi£n djeh co ich. Tren cay 
dau tuofng co 9 loai bat moi an thjt va 8 loai ky sinh; trdn 
cay ng6 co 9 loai bat moi va 3 loai ky sinh: trPn cay b§p 
cai xuan co 6 loai bat moi va 4 loai ky sinh. 

- Tren sau to da phat hifin dupe 1 loai ky sinh sau non, 3 
loai ky sinh nhdng va 1 loai ky sinh bac 2 tr£n sau non sau 
to. 

- Trdn lua da ghi nhan 24 loai thien dich, neu ty s 6 
nhdn/niy la 1 : 20 hoac cao hon thi chua phai phun thuoc 
didt ray nau. 

- Tren cay che da phat hien va thu thap dupe 18 loai 
thien dich d Thai Nguyen . Cac loai sau hai che co y nghla 
kinh te la ray xanh nhen do, bp tri va bp xit mudi. Gin sir 
dung ddng bd cAc bien phap de tao dilu ki6n cho cac loai 


45 



con trung co ich phat tri6n va khong che s4u hai che. 


- Tr6n city an qua da thu th£p duoc 111 rhidn dich, phSn 
lcrn chung thu6c bd canh mang. Co 28 loai da duoc xac 
dinh ten khoa hoc. Thidn dich co thS hart che s&u non til 
1 ,3 - 30% sau ve biia, ky sinh r£y chdng canh han che duoc 
td'i da 47,6% r£y ch6ng canh, trung bucrm phuong bj ky 
sinh tori 83,5%. 


TAI LIEU THAM KHAO 

1. Bao cao khoa hoc v6 cai tiCn c6ng tac bao ve thuc vat 
6 V i£t Nam & 10 - 030, giai doan 1990 - 1995 - Ha 
N6i, 1995. 

2. Bao cao k6't qua thuc hien nam 1996. Du an “ Cai ti£n 
c6ng tac bao ve thuc vM 6 Viet Nam VNM 9510-017 ”. 

3. Bao cao k£t qua thuc hien nam 1996. Du an “ Cai tifen 
cong tac bao v6 thuc vat a Vie Nam VNM 9510-017”. 

4. Bao cao cac d6 tai nhanh nam 1996, 1997, du an VNM 
9510-017. 


46 



MUC LUC 

Trang 

• LOlNOIDAU 3 

• VAI TRO CUA BIEN PHAP SINH HOC 

TRONG BAO VE THUC V^T HIEN NAY 5 

• HLTC1NG DAN SI? DUNG THUOC THAO MOC 7 

I. C^y Derris (cAy dAy mat,ruoc ca) 7 

II. Ciy xoan ta (cay xoan dau) 10 

III. Cay thuoc lao, thu6c la 12 

IV. Hat cu dau 12 

• HUCSNG DAN StTDUNG THUOC SINH HOC 17 

I. Virus co Ich (NPV) trir s3u hai cay trong 17 

II. Hdn hop virus + BT (V-BT) 21 

III. Huong din san xuat va su dung BT 24 

IV. Huong dan sir dung ba diet chuot sinh hoc 27 

V. Hudng dSn su dung na'm co Ich diet c6n trung 

Metarhizium va Beauveria 30 

VI. Hucmg dSn san xua't va sit dung che pham sinh 

hoc Trichoderma phong trir bcnh hai cay tr6ng 36 

• HUCiNG DAN SLTDUNG CON TRUNG CO ICH 40 

I. Huong d3n su dung loai ong mat do 

Trichogramma phong trir sdu hai 40 

II. Ong Cotesia glomerata va Dladegma semlclaurum 43 

III. Kien vang tr£n c&y an qua 44 

IV. Cac loai c6n trung co Ich khac 45 

• TAI LIEU THAM KIIAO ■ 46 


47 



V 


• Nha xuat ban Nong nghiep 
D14 Phircmg Mai - D6'ng Da - Ha N6i 
DT :8523887 - 8525070 - 8521940 ‘ 


• Chi nhanh Nha Xuat ban Nong nghiep 

58 Nguydn Binh Khi6m Quan I TP. H6 Chi Mini 
DT : 8297157 - 8299521 



Chiu trach nhiSm xuat ban 
LE VAN THINH 
Bien tap.: DO TlJ 
Bia : DO THINH 


In 2.000 ban, khci 13 x 19cm tai Xtrang in NXBNN. 

Gia'y phcp xuat ban so 265/1486 do Cue Xuat ban cap 
ngay 15/12/1999. In xong va n6p liru chicu Quy 11/2001. 



Sach duoc phat hanh tai : 

CONG TY PHAT HANH SACH TP DA NANG 

31 • 33 YEN BAi - DA NANG 

TEL 105111821 246 FAX 10511) 827 145 - Break phsdaro & dng.vnnvn 


63 - 63 IX 

-265/1486-99 k'.iii : 7.500d 

NM . 7ti(l I 












